www.khoahocphattrien.vn 


ĐỌC SÁCH 


TỪ NGÀY 4.5.2023- 10.5.2023 21 


Hiểu về khoa học đời thường 
(UA UŨN IIIEANDERING S0BRIETY CỦA VƯƯNG QUAN H0ANG 


Bạn hiểu gì về đời thường của giới khoa học? Những suy nghĩ và quan sát hằng ngày của họ về thế giới xung quanh 
như thế nào? Họ hình thành các ý tưởng nghiên cứu ra sao? Họ nghĩ gì về các ứng dụng nghiên cứu của họ và của đồng 


nghiệp trong thực tiễn nói chung? 


Meandering 
Sobpiety 


Quan-Hoang Vuong 


Tác phẩm mới nhất của tác giả Vương Quân 
Hoàng trên Amazon. Ảnh: chụp màn hình 


TS § Vương Quân Hoàng là tác giả và chủ biên của 17 
tựa sách tiếng Anh. Ảnh: Báo Xây dựng 


hì đây, cuốn sách có tựa đề Meandering 

Sobriefy (tạm dịch Lang thang trong 

sự tỉnh thức), đang được “bày bán” 

trên Amazon của tác giả Vương Quân 

Hoàng - một nhà nghiên cứu liên ngành 
về kinh tế và khoa học xã hội - sẽ phần nào giúp 
bạn trả lời những câu hỏi nêu trên. 

Cuốn sách dày 126 trang, gồm 44 ghi chép 
ngắn và rất ngắn (200~300 chữ) của tác giả về 
ba chủ đề chính, tương ứng với ba chương: (¡) 
Science Sobriety (tạm dịch: Sự tỉnh thức của khoa 
học); (ii) Business Intelligence (tạm dịch: Vận hành 
thông minh); và Meandering Thought (tạm dịch: 
Lang thang trong suy nghĩ). 

Chương đầu (Science Sobriefy) gồm 16 ghi 
chép về các nghiên cứu thú vị mà tác giả đọc được 
trong vài năm trở lại đây. Ví dụ, trong ghi chép 
Chuyên gia lừa đảo, tác giả tóm tắt kết quả nghiên 
cứu của Backwell và cộng sự vào năm 2000 trên 
Tạp chí Proceedings of the Royal Societly of 
London. Series B: Biological Sciences có tên gọi 
Dishonest signalling in a fiddler crab (tạm dịch: 
Dấu hiệu không trung thực của con cua). Nghiên 
cứu này phát hiện ra rằng trong “xã hội cua”, các 
con cua đực có càng to được xem là dấu hiệu của 
sự hấp dẫn với cua cái. Và vì lý do nào đó, khi một 
con cua đực bị gẫy càng, cơ thể nó sẽ tái tạo ra cái 
càng mới như càng cũ về kích cỡ nhưng yếu và 
thiếu chắc chắn hơn. Cái càng mới, có thể mắt đi 
sức mạnh, nhưng vẫn có tác dụng “dọa” cua đực 
khác, và đặc biệt vẫn giữ nguyên mức độ hấp dẫn 
giới tính với cua cái. Đọc đến đây thì bạn có thể 
thắc mắc: nghiên cứu về sinh học này thú vị đấy, 
nhưng liệu nó có liên hệ gì với đời sống thường 
ngày của chúng ta? Những nhận xét và liên tưởng 
rất tinh tế của tác giả Vương Quân Hoàng ở phần 
cuối của ghi chép sẽ làm sáng rõ điều này: 

Tôn Tử từng có câu nói nỗi tiếng “Tất cả nghệ 
thuật chiến tranh đều dựa vào mưu ké lừa bịp đối 
phương”. Nhưng chúng ta cũng biết rằng “Tắt cả 
đêu công bằng trong tình yêu và chiến tranh”. 
Vì vậy tôi đồ rằng chiến lược của con cua là rất 
chính đáng. 

Cũng trong chương này, độc giả sẽ còn được 
đọc nhiều câu chuyện khoa học thú vị với những 
liên tưởng, diễn giải sâu xa và hài hước khác 
của tác giả như Trust no one, not even yourself 
(tạm dịch: Đừng tin ai, kể cả chính bạn), Human's 
alcoholic pride damaged (tạm dịch: Khi niềm tự 
hào về bia rượu của loài người bị đỗ vỡ). 

Chương 2 (Business Infelligence) gồm 11 ghi 
chép về trải nghiệm của cá nhân tác giả trong 
suốt 30 năm nghiên cứu và tư vấn. Ở đây chúng 
ta sẽ bắt gặp những câu chuyện ngóc ngách về 
nghề nghiên cứu, ví dụ The biffersweet victory 
of humans over AI (tạm dịch: Chiến thắng ngọt 
ngào xen lẫn cay đắng của con người trước AI), 
Information versus dafa needs: wafter, water ... buf 
no drop to drink (tạm dịch: Cần thông tín và dữ liệu: 


nước, nước ... nhưng không có một giọt đề uống) 
hoặc những trải nghiệm của tác giả trong quá trình 
tư vấn doanh nghiệp, chính phủ, ví dụ The one 
(tạm dịch: Duy nhát), A structure needs a sfructure 
(tạm dịch: Một bộ cấu trúc cần một bộ cấu trúc). 
Ghi chép có tiêu đề No( everything about 
academics is... useless, affer all (tạm dịch: Rốt 
cuộc thì không phải cái gì thuộc về học thuật 
cũng... vô dụng) kết hợp cả hai trải nghiệm này. 
Trong đó, tác giả kể về lần đi tư vấn cho một ngân 
hàng lớn hồi năm 2005. Ở giai đoạn gần kêt thúc 
dự án, cả bên tư vấn (tác giả) và bên nhận tư vấn 
(ngân hàng) đều còn rất nhiều điều muốn thảo 
luận, mặc dù dữ liệu, phương pháp, kết quả đã 
được trình bày khá đầy đủ. Khi cả hai phía đều 
không biết làm sao để chắc chắn là không còn gì 
để thảo luận thêm và có thể kết thúc dự án, tác 
giả chợt đưa ra kiến nghị: “Nếu chúng ta không 
thê quyết định, tại sao chúng ta không nhờ người 
ngoài với tri thức và chuyên môn liên quan đánh 
giá về kết quả?” Ý tưởng được phê duyệt, tác giả 
sau đó tóm tắt nội dung chính của tư vấn trong 
một bài báo có tiêu đề Phương pháp thống kê xây 
dựng mô hình định mức tín nhiệm khách hàng thê 
nhân và cuối cùng được chấp nhận đăng trên Tạp 
chí toán học ứng dụng Việt Nam. Ghi chép, đúng 
như tiêu đề của nó, là một ví dụ hóm hỉnh nhưng 
tiêu biểu phản bác lại phàn nàn của xã hội về sự 
“vô dụng” của giới học thuật, chỉ biết làm những 
nghiên cứu không giúp ích gì cho đời sống. 
Chương 3 (Meandering Though/) gồm 17 ghi 
chép từ những quan sát có thể rất nhỏ và lặt vặt 
nhưng tỉnh tế và thậm chí là thâm sâu của tác giả 
về sự vật, hiện tượng quan sát hằng ngày như 
Ageless Dafa (tạm dịch: Dữ liệu không tuổi), His 
ldeas arenT† worth a penny; mine ¡is (tạm dịch: Ý 
tưởng của anh ta không đáng giá một xu; của tôi 
mới quan trọng)... Trong số đó, tôi ấn tượng nhất 
với ghi chép có tiêu đề Secret Medicine (tạm dịch: 
Bài thuốc bí mật), thuật lại việc một hãng sản xuất 
vaccine Covid-19 trong nước mời các sư thầy đến 
cúng bái để cầu cho Chính phủ sớm cấp phép 
cho sản phẩm của họ. Câu chuyện xuất phát từ 
một clip được lan truyền trên Youtube vào tháng 
9/2021, thời điểm dịch Covid-19 còn căng thẳng ở 
Việt Nam. Một câu chuyện ngắn, nhưng phản ánh 
rất rõ một lát cắt trong tâm thức của người Việt nói 
chung: “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” hoặc 
“làm gì thì cũng cần phải Đông, Tây y kết hợp cúng 
bái”, kễ cả ở một công việc tưởng chừng như có 
hàm lượng khoa học rất cao (vaccine phòng bệnh). 
Trong giới nghiên cứu, Vương Quân Hoàng từ 
lâu được biết đến là một tác giả có lối viết và nội 
dung viết đa dạng, từ hàng trăm nghiên cứu thực 
chứng công bố trên các tạp chí trong nước và quốc 
tế (hẳn nhiên rồi — nghiên cứu hàn lâm là nghề 
chính của tác giả), đến các tác phẩm mang tính 
chất “sử liệu” (như cuốn Kính tế Việt Nam — Thăng 


trầm và Đột phá viết chung với tác giả Phạm Minh }È 


22 sø1238(is/2023) 


T5. Dương Tuấn Hưng (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam), một 
chuyên gia của Liên minh STEM, vui mừng khi thấy ‹ các sản phẩm 
máy gieo hạt được trưng bày tại Ngày hội STEM của huyện Phù 
Ninh, tỉnh Phú Thọ, tháng 4/2023, đều có bản vẽ thiết kế kỹ thuật 
đi kèm. Ảnh: ĐHS 


ư duy thiết kế là nền tảng cho việc phát triển, thiết 

kế hàng hóa, sản phẩm và việc giúp cho học sinh 

quen với lối tư duy này qua những bài học hấp 

dẫn, chi phí thấp, gắn với đời sống từ khi còn nhỏ 

sẽ giúp các em sẵn sàng hơn cho nghề nghiệp 
trong tương lai. 

Từ tư vấn của các chuyên gia trong Liên minh STEM, 
nhiều địa phương đã bắt đầu quan tâm khắc phục vấn đề bỏ 
sót quy trình thiết kế kỹ thuật, mà một vài trường hợp tiêu 
biểu sẽ được giới thiệu trong bài viết dưới đây. 


PHÙ NINH: KHÔNG CHỈ CÓ ROBOTICS 


Ở bài viết trước, chúng ta đã được biết, các mô hình xoá 
mù lập trình thông qua robotics là một điểm nồi bật của Ngày 
hội STEM huyện Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ) trong dịp Giỗ tổ 
Hùng Vương năm nay. Nhưng đề mà nói về sự đầu tư công 
sức thì chuyên đề “Quy trình thiết kế kỹ thuật” mới chính là 
nội dung được đặc biệt quan tâm và có kế hoạch chuẩn bị 
bài bản. 

Kinh nghiệm từ Ngày hội STEM 2022 cho thấy, mặc dù 


bè Chính), hay kiểu bài “xã luận”, đăng trên những 


thang đâu đó trong đời thường đều có thể trải qua 


GIÁO DỤC 


GIÁO DỤC STEM 


www.khoahocphattrien.vn 


KHĂC PHỤC “GẦN BỆNH” 
THIẾU QUY] TRÌNH 
THIẾT KẾ KỸ THUẬT 


Những năm qua, nhiều nơi trên khắp cả nước đã tổ chức thành công 
Ngày hội STEM với các gian trưng bày sản phẩm phong phú, đẹp mắt. 
Nhưng khi quan sát trực tiếp hay qua ảnh chụp và phỏng vấn giáo viên, 
các chuyên gia giáo dục 5TEM đều nhận thấy một “căn bệnh” chung là 
các sản phẩm tuy được làm khá công phu nhưng đều bỏ qua các bước 
của quy trình thiết kế kỹ thuật - đó là không có bản vẽ thiết kế, dù đơn 
giản, và không có thử nghiệm sau khi chế tạo. 


các sản phẩm được trưng bày phong phú 
và quy mô nhưng đa số đều mắc một lỗi 
khá cơ bản là không kèm theo bản vẽ thiết 
kế, một bước quan trọng trong Quy trình 
thiết kế kỹ thuật. Để khắc phục tình trạng 
này, trước khi tổ chức Ngày hội STEM 
gần một tháng, Phòng GD&ĐT huyện Phù 
Ninh đã tập huấn cho 134 giáo viên và hiệu 
trưởng của tất cả 19 trường tiểu học và 
THCS trong toàn huyện về chuyên đề này. 
Các thầy cô được học lý thuyết và thực 
hành ngay trên lớp dưới sự hướng dẫn 
của TS Đặng Văn Sơn và chuyên gia giáo 
dục STEM Đào Thị Hồng Quyên, người 
vừa nhận được giải thưởng Tỏa sáng sức 
mạnh tri thức 2023 do UNICEF đề cử. 

Quy trình thiết kế kỹ thuật trong giáo 
dục STEM không yêu cầu phức tạp như 
việc thiết kế kỹ thuật của các kỹ sư nhưng 
cũng gồm đầy đủ các bước: xác định vấn 
đề; nghiên cứu kiến thức nền; đề xuất và 
lựa chọn giải pháp; chế tạo sản phẩm; thử 
nghiệm và đánh giá; và chia sẻ, thảo luận 
và điều chỉnh. 

Sau phần lý thuyết, trong phần thực 
hành, các thầy cô được yêu cầu thiết kế, 
chế tạo mô hình máy gieo hạt bằng các 


vật liệu như giấy, bìa, băng dính. Lớp 
học được chia thành nhiều nhóm và sản 
phẩm được thử nghiệm với các hạt đậu 
ngay tại chỗ. Bài tập về nhà cho các thầy 
cô chính là cùng học sinh tạo ra mô hình 
máy gieo hạt để trưng bày trong Ngày hội 
STEM với yêu cầu bắt buộc là mỗi sản 
phẩm đều phải kèm theo bản vẽ thiết kế 
kỹ thuật ở dạng đơn giản, chấp nhận cả 
bản vẽ tay, nhưng phải có một vài số đo 
cơ bản. Ngoài ra, các thầy cô còn được 
yêu cầu nộp online một video khoảng 30 
phút về việc thử nghiệm những chiếc máy 
gieo hạt này. 

Do có thời gian chuẩn bị, các trường ở 
huyện Phù Ninh đã thỏa sức sáng tạo và 
kết quả là Ngày hội STEM 2023 hơn hẳn 
ngày hội của năm trước ở chuyên đề đặc 
sắc này. Ở đây có ba điểm quan trọng: 

1- Tất cả sản phẩm đều có bản vẽ thiết 
kế, dù đơn giản. 

2- Tất cả các sản phẩm đều được thử 
nghiệm. 

3- Tất cả các trường cùng làm một loại 
sản phẩm và được sáng tạo không hạn 
chế. 

Khi đi thăm các gian trưng bày sản 


Việt. Để lý giải điều này, cần nhìn lại toàn bộ các 


tạp chí khó tính nhất ở cả fây (như Nature) lẫn fa 
(như Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản), đến kiểu viết 
“ngụ ngôn hiện đại” (như truyện The Kingfisher 
sfory — tạm dịch là Truyện chim bói cá, cũng 
được xuất bản trên Amazon). Với Meandering 
Sobriety, có thể nói, tác giả đã hoàn thiện hơn 
“danh mục” các tác phẩm của mình với một lối 
viết mới, một cách tiếp cận mới: những câu 
chuyện “vụn”, không bị “khô khan” như các công 
bố khoa học, cũng không ngồn ngộn số liệu như 
kiểu viết “sử liệu”, càng không cần phải “trịnh 
trọng” như các bài “xã luận” hay quá nhiều “ẩn 
dụ” như lối viết ngụ ngôn. Meadering Sobriety là 
những câu chuyện thường ngày mà bất kỳ nhà 
khoa học nào hoặc thậm chí bắt kỳ ai - khi /ang 


hoặc quan sát thấy: một bài báo đọc được, một 
clip xem trên mạng, một chuyện gì đó vụt qua 
trước mắt, một câu nói trong cuộc họp... Nhưng 
Vương Quân Hoàng, với óc liên tưởng và tài 
quan sát của mình đã biến chúng thành những 
câu chuyện fïnh thức người đọc - nhẹ nhàng, hài 
hước nhưng chứa đựng nhiều ẩn ý, đa tầng, đa 
nghĩa mà có khi... phải đọc mãi mới hiểu. Những 


ai đã từng đọc cuốn “Nghệ thuật ngày thường” 


của Phan Cẩm Thượng thì chắc chắn sẽ nhận 
thấy đâu đó có những nét tương đồng giữa hai 
tác giả, mặc dù mỗi người hoạt động ở một lĩnh 
vực khác nhau. 

Một chỉ tiết đáng chú ý khác về cuốn sách, đó 
là việc tác giả chọn viết tiếng Anh — thay vì tiếng 


tác phẩm của tác giả theo thời gian. Có thể thấy, 
từ khoảng năm 2018 trở lại đây, hầu như tác giả 
rất ít viết bài bằng tiếng Việt (khác với thời gian 
trước đó viết cả bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh). 
Theo... đoán mò của người viết bài này, rất có 
thể từ năm 2018 đến nay, Vương Quân Hoàng 
đã định hình lại chiến lược viết của mình, khi ông 
muốn trở thành một cầu nối giữa Việt Nam với 
thế giới. Và nếu quả đúng như vậy, thì rõ ràng 
Meandering Sobriety — dù có thể chỉ là một dòng 
suối nhỏ thôi - nhưng cũng đã được tác giả kết 
nối thành công với dòng sông lớn của tri thức 
nhân loại. 


Phạm Hiệp 


